Về tác phẩm „Chủ toàn và 
chủ biệt, hai ngã rẽ trong 
triết học Đông - Tây“ của 
Cao Xuân Huy * 


Nguyễn Huệ Chi 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Về tác phẩm „Chủ toàn và chủ biệt, hai ngã rẽ trong triết 
học Đông .- Tây“ của Cao Xuân Huy * 











Nguyễn Huệ Chi 


Về tác phẩm „Chủ toàn và chủ biệt, hai ngã rẽ trong triết 
học Đông - Tây“ của Cao Xuân Huy * 


[...] Trong khoảng hai năm 1957-1958, ông bắt tay vào viết 
công trình triết học của mình. Công trình này đến nay vẫn 
chưa được đặt tên, có độ dày dưới 100 trang, không rõ viết 
trong bao lâu, và hình như cũng chưa ở đâu công bố trọn 
vẹn. Hiện gia đình còn giữ được 4 xấp bản thảo, đều là cảo 
bản của các lần viết khác nhau, nhưng không một bản nào 
đầy đủ. Có bản thiếu phần đầu, có bản thiếu phần cuối. Có 
bản chỉ mới xong một chương. Song nếu gộp tất cả lại, tham 
bác, bổ sung cho nhau, cũng có thể lần ra được một diện 
mạo tương đối ổn định của tập luận văn của Cao Xuân Huy, 
với 7 đề mục chính: 

I. Cái bi kịch của sự đồng nhất hóa; 

II. Phương thức "chủ toàn” và phương thức "chủ biệt” của tư 
tưởng; 

III. Thiết vấn pháp của bản thể luận; 

IV. Bản thể và nguyên lý đồng nhất tính; 

V: Vận động, phát triển và không gian thời gian; 

VỊ. Trí giác và thế giới; 

VII. Do lai của ý thức. 


Nhìn vào tựa đề của các thiên cũng có thể thấy ngay cái 
đích mà Cao Xuân Huy muốn nhắm tới không phải là những 
vấn đề triết học sơ giản. Cả 7 thiên là một đề xuất có tính 
hệ thống về phương pháp luận triết học nói chung. Nhưng 


Cao Xuân Huy không bó hẹp mục tiêu phương pháp luận của 
mình vào việc vận dụng và thực hành các nguyên lý của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. Theo dõi khá sát sóng các trường 
phái triết học phương Tây từ cuối thế kỷ XIX cho đến mấy 
chục năm đầu thế kỷ XX, ông muốn góp phần lý giải cuộc 
khủng hoảng tư tưởng của triết học châu Âu hiện đại, sau 
khi Engels đã qua đời. Đó là sự ngự trị của “tâm lý học độc 
tôn“ (psychologisme) kéo dài trong nhiều thập kỷ. Mặc dù 
chủ nghĩa duy vật biện chứng với Marx và Engels đã đạt 
được một thành tựu rực rỡ, vẫn không ngăn nổi chiều hướng 
của cuộc khủng hoảng trầm trọng đó. Vì sao? Phải chăng là 
bên cạnh những ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa duy tâm, 
còn phải tìm ra ở đây một nguyên nhân khác nữa, thuộc về 
cái gọi là “đường mòn“ trong nếp tư duy của nhân loại? Vì 
thế Cao Xuân Huy đã lần ngược về quá khứ, xem xét một 
cách tổng quát các trào lưu triết học từ Âu sang Á, từ cổ chí 
kim, ngõ hầu có thể rút ra một số đặc trưng chung nhất đã 
khu biệt nên các phương thức tư duy điển hình mà đến nay 
con người vẫn còn lấy làm khuôn phép. Có thể gọi đó là loại 
hình học về phương pháp luận triết học. Phương pháp loại 
hình này giúp cho Cao Xuân Huy tránh được cách tập hợp 
các trào lưu tư tưởng theo hai dòng phổ biến là tâm và vật, 
mà tập hợp chúng trong hai hệ thống mới, dựa trên hai 
phương pháp tư duy khác biệt nhau về loại: phương thức 
“chủ biệt“ và phương thức “chủ toàn“. Ông nêu ra một nhận 
xét: do điều kiện sinh hoạt khác nhau, trên các vùng đất 
khác nhau của loài người đã sản sinh ra hai hệ quy chiếu để 
nhìn thế giới. Một bên, luôn luôn duy trì thói quen phân tích, 


chia cắt thế giới thành vô số sự vật cá biệt. Đó là phương 
thức “chủ biệt”. Một bên ngược lại, xem xét thế giới như một 
thể thống nhất, toàn vẹn, không thể chia tách thành những 
sự vật cá biệt hoàn toàn đối lập với nhau. Đó là phương thức 
“chủ toàn”. Nếu phương thức “chủ biệt” dựa trên nền tảng 
của tư duy lý tính, dùng phương pháp thực nghiệm để giúp 
con người nhìn ra vô vàn đặc tính khác nhau của một vũ trụ 
ngày càng phân hoá dến cùng cực, thì phương thức “chủ 
toàn” lại lấy tư duy tuệ tính làm nền tảng, dùng trực quan 
để cảm thức về tính đồng nhất và toàn vẹn của vũ trụ, tìm 
ra giữa vô vàn hiện tượng phức tạp của vũ trụ một bản thể 
giống nhau. 

Nhưng theo Cao Xuân Huy, tiến trình “tổng-phân-hợp“ vốn 
là đặc điểm chung của tư duy loài người. Để nhận thức, con 
người vừa “dị biệt hóa“ các khái niệm, lại vừa “đồng nhất 
hoá” các khái niệm đi liền theo đó. Chính ở đây, phương 
thức “chủ biệt“ bộc lộ những mâu thuẫn lúng túng mà kết 
quả là dẫn đến những cuộc khủng hoảng tư tưởng gay gắt . 
Đã nói đồng nhất hoá thì tất yếu phải xoá bỏ sự khác nhau 
giữa các vật cá biệt để đặt chúng trong những mối liên hệ 
hợp lý. Song đầu óc duy lý đã không còn cho phép nhà “chủ 
biệt“ thực hiện sự xoá bỏ ấy. Họ đã đi quá sâu vào những 
đặc tính khác biệt giữa mọi sự vật. Xóa bỏ chúng ởi là vi 
phạm mâu thuẫn lôgich, là đánh đồng số lượng và chất 
lượng, thời gian và không gian, chủ thể và khách thể, vô 
sinh và hữu sinh... Khủng hoảng của mọi triết học bắt nguồn 
từ đây: 


"Trong quá trình dị biệt hoá và đồng nhất hóa đi kèm nhau 
thì tư tưởng loài người đi đến chỗ thấy rằng trong thế giới có 
hai hiện thực bao quát nhất là “tâm” và “vật”. Khuynh 
hướng đồng nhất hoá bắt buộc người ta phải quy hai cái đó 
vào một, do đó sinh ra nhất nguyên luận duy tâm hoặc duy 
vật; nhưng cả hai đều vi phạm lôgich, vì đã biết tâm và vật 
chỉ là những bộ phận cấu thành của thế giới, dù là những bộ 
phận rất bao quát, thì tại sao lại nói tâm là toàn thể, là bản 
thể của vũ trụ? Hay là nói vật là toàn thể, là bản thể của vũ 
trụ? Nói như thế chẳng phải lấy bộ phận làm toàn thể là gì? 
Lấy A làm phi A là gì?“ (Thiên I; tr. 80). 


Vậy thì, một cách nhìn vũ trụ không rơi vào mâu thuẫn phải 
là phương thức ”chủ toàn“. Nhờ năng lực phi thường của 
một sự giác ngộ bằng ”trực quan“ và “tĩnh quan“ (xem xét 
bằng trực giác và bằng sự tĩnh lặng), các nhà triết học cổ 
đại phương Đông như Lão Tử, Trang Tử, Mã-minh, Long-thụ, 
và phương Tây như Parménide, đã xây dựng được quan điểm 
"chủ toàn“ đó. Nó kết tinh từ tư tưởng duy vật tự phát thời 
tối cổ: “Thiên địa vạn vật nhất thể“, hoặc đã pha trộn với tư 
tưởng tôtem( totémisme) nguyên thủy: “Thiên nhân hợp 
nhất“. Nó được chưng cất thành những mệnh đề tinh túy 
trong Đạo đức kinh của Lão Tử: “Đạo sinh Một, Một sinh Hai, 
Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Vạn vật công âm ôm dương, 
hai khí âm dương xung đột mà hài hoà“ (Chương 42). Hoặc 
một mệnh đề khác xuất hiện muộn hơn, và cũng phần nào 
rút ra từ Lão Tử - đó là cái mệnh đề của thiên Hệ từ trong 
Kinh dịch: “Thái cực sinh lưỡng nghỉ; Lưỡng nghi sinh tứ 


tượng; Tứ tượng sinh bát quái“. Đạo hayThái cực đều chính 
là “cái Đại toàn thể, cái Đại hữu, cái “Có“ làm điều kiện, làm 
cơ sở chung cho tất cả mọi vật“ (Thiên III; tr. 99). Đó là bản 
thể trường tồn của vũ trụ. 

Tiến thêm một bước, Cao Xuân Huy đặt lại “một câu hỏi 
thiết cốt“ về vai trò của “bản thể luận“: vậy thì bản thể luận 
với tư cách một công cụ khái quát của triết học, có cần nữa 
hay không? Ông trả lời rằng, đối với phương thức “chủ biệt” 
quá nặng tinh thần duy lý, và quen nhìn sự vật dưới những 
phần tử mang đặc tính cá biệt thì việc không coi trọng đúng 
mức bản thể thống nhất của tự nhiên chẳng có gì là lạ. Bản 
thể đối với họ là một khái niệm trừu tượng, vô nghĩa. Nhưng 
đối với phương thức “chủ toàn“ bắt buộc phải xem xét tự 
nhiên từ cái Một bao trùm nhất, thì bản thể lại là một phạm 
trù hết sức quan trọng. Ở đây, bản thể luận sẽ khắc phục 
được mọi nhược điểm của triết học cũ như tính trống rỗng, 
thần bí, và trở thành một công cụ tư duy tối ưu. Có đứng 
trên nền tảng của bản thể luận đúng đắn này mới vạch ra 
được những giới hạn (máy móc, siêu hình, gián đoạn) và cái 
giá trị hết sức tương đối của các cặp phạm trù được quy nạp 
lại từ phân tích thực nghiệm: nguyên nhân - kết quả, số 
lượng - chất lượng, thời gian - không gian, khách thể - chủ 
thể, v.v... . Chẳng phải học thuyết tương đối của Einstein đã 
cho thấy các khái niệm thời gian, không gian, dung tích vật 
thể v.v... đều chỉ là những quy ước tạm thời đấy là gì? Đại 
lượng của chúng sẽ hoàn toàn đổi thay khi ta xuất phát từ 
phương vị vũ trụ mà quan sát tồn tại. Mặt khác, một bản thể 
luận triết học đúng đắn cũng giúp ta trừu xuất được những 


cặp phạm trù hợp lý, có thể dùng để nhận thức bản thể của 
vũ trụ, chẳng hạn các cặp phạm trù âm - dương, nhất - đa, 
động - tĩnh của Lão Tử. Khác với các cặp phạm trù của tư 
tưởng “chủ biệt” chứa đầy nhược điểm như trên vừa nói, các 
cặp phạm trù sau này đều hữu cơ, năng động, liên tục, biến 
hóa, đều phản ánh được đặc trưng chung nhất của bản thể, 
nó vừa “chí nhất” vừa “chí đa”, vừa “chí động” vừa “chí 
tĩnh”, nó luôn luôn hài hòa và mất hài hòa, thăng bằng và 
mất thăng bằng kế tiếp, xen kẽ nhau không bao giờ dứt. Nó 
đạt đến nguyên lý đồng nhất tính tuyệt đối (trong khi mọi 
vật chỉ có đồng nhất tính tương đối), nên nó bao gồm được 
vào trong nó cả chủ thể lẫn khách thể, tâm và vật, hữu sinh 
và vô sinh. Như vậy, đối với nhận thức luận duy vật, một 
bản thể luận của phương thức “chủ toàn“ vẫn là một trong 
những chìa khóa không thể loại trừ: 

“Thử hỏi những cái tế phần gọi là nguyên tử, nếu là những 
cái tuyệt đối vô điều kiện, tức là hoàn toàn độc lập đối với 
nhau, không có quan hệ tùy thuộc lẫn nhau, thì làm sao 
chúng lại có thể kết hợp, tổ hợp lại với nhau để trở thành 
vạn vật, để tạo thành một Vũ trụ có tổ chức hợp lý, có trật 
tự, có quy luật (cosmos)? Chỉ có hai khả năng: hoặc chúng 
là dị chất, hoặc chúng là đồng chất. Nếu chúng là dị chất thì 
phải có một lực lượng gì ở bên ngoài chúng, có tác dụng bắt 
buộc chúng phải cộng tác với nhau. Cái lực lượng ấy chỉ có 
thể là Thượng đế mà Leibniz đã ví như người thợ đồng hồ lên 
dây cho tất cả mọi cái đồng hồ đơn tử (monade), để chúng 
chỉ giờ phút cho giống nhau. Còn nếu nói chúng là đồng 
chất thì phải có một lực lượng nội tại làm cho chúng có tác 


dụng tương hỗ, và như thế thì mỗi nguyên tử không còn 
phải là một cái tuyệt đối, một cái vô điều kiện (như quan 
điểm chủ biệt ) nữa, mà chúng chỉ là những cái tương đối, bị 
quyết định bởi lực lượng nội tại ấy - chúng là những sản 
phẩm của lực lượng nội tại. Mà cái gọi là lực lượng nội tại, thì 
chỉ có thể là cái Toàn thể, cái Đại hữu, cái Đại nhất, cái Đại 
toàn. Đấy là Bản thể thực hữu của vũ trụ. Bản thể này chứa 
đựng tất cả những gì tồn tại hay có khả năng tồn tại” (Thiên 
VII; tr. 164-165). 

Sau khi đã vạch rõ mối liên quan giữa bản thể luận và nhận 
thức luận khăng khít ra sao, Cao Xuân Huy bắt đầu phác họa 
cội nguồn của ý thức. Ông lần lượt phân tích cặn kẽ sự lúng 
túng, mâu thuẫn của các trường phái triết học phương Tây 
trong vòng hai ba thế kỷ, kể từ Descartes, do bị giam hãm 
vào phương thức “chủ biệt” nên không thể nào giải thích 
được một điều đơn giản là ý thức từ vật chất mà ra. Cho đến 
Husserl, Heidegger, sự đòi hỏi phải thoát khỏi vòng tù túng 
của tâm lý học độc tôn đã đặt ra như một yêu cầu bức bách, 
nhưng rốt cuộc họ vẫn để mình rơi vào cái bẫy “ vật tự nó” 
mà Kant đã giăng sẵn, mặc dù từ đó đến cánh cửa của chân 
lý khoảng cách không phải là dài: 

“Husserl chủ trương phải dẫn thoái thế giới, tạm gác thế giới 
lại một bên, để chứng minh tồn tại thực sự của thế giới, và 
Husserl cũng như Heidegger đã đi đến chỗ nhận ra rằng 
không thể tách rời con người (ý thức) và thế giới được; có 
con người là có thế giới, đến nỗi Heidegger gọi con người là 
vật-tồn-tại-trong-thế-giới.. Như thế thì ý thúc là ở trong tồn 
tại, tồn tại là cơ sở của ý thức chứ không phải ngược lại. Vấn 


đề là đơn giản rõ ràng như vậy, người nào có lương thức 
cũng phải thừa nhận, chỉ có những nhà triết học bị mê hoặc 
nặng nề bởi tư tưởng chủ biệt, nó tuyệt đối hóa sự đối lập 
giữa chủ thể và khách thể đến cái mức có thể nói là hôn ám, 
mới đặt thành vấn đề bất-khả-giải một cái không có vấn đề 
gì cả” (Thiên VII; tr. 161). 


Cũng vì tư tưởng “chủ biệt“ tức là tư duy phân tích đã chỉ 
phối lâu dài hết thảy mọi trường phái triết học phương Tây 
cổ điển nên theo Cao Xuân Huy, ngay các nhà duy vật biện 
chứng cũng chưa nhận ra hết những mặt nhược điểm của 
phương thức này. Cao Xuân Huy cho rằng khi đặt vấn đề sự 
sống là một đột biến về chất của vật chất, hay khi nói thời 
gian và không gian là phương thức tồn tại của vật chất, thì 
về cách nói, vẫn có ý tuyệt đối hoá những phạm trù vốn chỉ 
có ý nghĩa tương đối (thời gian, không gian...), vẫn coi thế 
giới như là vô vàn bộ phận tuyệt đối khác biệt nhau về chất 
hợp lại; do đó mặc dù về nội dung, các định nghĩa đó là chí 
lý, về hình thức chúng vẫn còn hàm chứa “một vấn đề cần 
được lý giải”: 

“Từ khoáng vật lên thực vật quả có một cái gì mới, không có 
mặt ở trong khoáng vật. Nếu nói rằng cái mới - cái sinh khí 
ấy là một thực chất, do sự tiến hóa của bản thân khoáng vật 
tạo thành, thì chính là đã cắt nghĩa cái cao bằng cái thấp, 
cái nhiều bằng cái ít, cái giàu bằng cái nghèo, điều đó lý trí 
con người không thể chấp nhận được, mà kinh nghiệm khoa 
học cũng sẽ không bao giờ chứng minh được“ (Thiên VII, tr. 
165). 


Chỉ có thể cắt nghĩa được bước nhảy vọt giữa vật vô sinh và 
vật hữu sinh một cách hợp lý bằng quan điểm “chủ toàn”, 
tức là nhìn thấy vũ trụ là một thể thống nhất ngay từ đầu, 
và trong bản thể của nó đã chứa sẵn cái mầm của sự sống: 
Vậy thì cái sinh khí được thêm vào những yếu tố khoáng vật 
để tạo thành sinh vật không phải là một thực chất do 
khoáng vật sinh ra, mà là một khả năng đã có sẵn ở trong 
Toàn thể, trong Bản thế ” (Thiên VII; tr. I65). 


Từ đây, Cao Xuân Huy mạnh dạn đề nghị gạn lọc lấy hạt 
nhân hợp lý của mục đích luận mà ông gọi là “nguyên lý cứu 
cánh tính”: 

“Nguyên lý cứu cánh tính (hay mục đích tính) đã bị các nhà 
khoa học loại trừ ra khỏi phạm ví phương pháp luận vì họ 
cho rằng nó ám hàm khái niệm Thượng đế và nó gắn liền với 
khái niệm ý thức; họ tưởng rằng nêu những hiện tượng tự 
nhiên đều có mục đích thì tức là có một Thượng đế tổ chức 
thế giới hay ít ra tự bản thân thế giới có ý thức (phiếm thần 
luận), điều đó khoa học không chấp nhận được. Thật ra, 
nguyên lý cứu cánh tính không có quan hệ nội tại với thần 
học, với duy thức luận màà trái lại, nó là cái nguyên lý cơ bản 
nhất, cần thiết nhất của khoa học tự nhiên, chính vì nó là cơ 
sở của nguyên lý nhân quả tính. Vì vậy cho nên, hiện nay có 
những nhà sinh vật học, những nhà sinh thành học đã phải 
tuyên bố rằng nếu không có nguyên lý cứu cánh tính thì sinh 
vật học không đi được một bước” (Thiên VII; tr. 167- 168). 


Tóm lại, công trình triết học ngắn gọn, giàu ý vị đối thoại của 


Cao Xuân Huy là một luận văn chứa chất nhiều luận điểm có 
giá trị gợi mở mới mẻ. Là người nắm vững cả hai nền triết 
học Đông và Tây, ông có nhiều ưu thế để đưa ra những so 
sánh, phân loại xác đáng, nhằm nêu bật hai khuynh hướng 
“chủ biệt” và “chủ toàn” hay là tư duy phân tích và tư duy 
trực quan trong tiến trình tư tưởng nhân loại. Những luận 
giải của ông về bản thể luận mới nghe tưởng chừng không 
khỏi còn phần nào mang màu sắc siêu hình, song thực tế lại 
có một sức kích thích rất mạnh đối với suy nghĩ và tưởng 
tượng của giới khoa học tự nhiên cũng như xã hội. Và những 
trang viết của ông về nhận thức luận, về “vai trò của cứu 
cánh tính”, về “ý thức như một chức năng của cơ thể” thật 
phong phú ý nghĩa (22). Tất nhiên, ông chỉ giới hạn việc so 
sánh trong phạm vi triết học mà không mở rộng sang các 
lĩnh vực khác, nên không có dịp nói đến những ưu điểm nổi 
bật của tư duy phân tích (tức tư duy lý tính) và ngược lại, 
những nhược điểm căn bản của tư duy trực quan (tức tư duy 
tuệ tính), trong các ngành khoa học thực nghiệm. Mặt khác, 
cách tập hợp triết học theo hệ thống "chủ biệt" và "chủ 
toàn" khiến ông chưa nhấn mạnh được đến mức cần thiết 
ranh giới giữa duy vật - duy tâm. Có điều không thể nghi 
ngờ là luôn luôn, ông đứng vững trên mảnh đất duy vật, 
mảnh đất của “tồn tại như một thực hữu” mà đề xuất ý kiến 
của mình, và các ý kiến sâu sắc đó đều được khái quát từ cơ 
sở của những hiểu biết triết học và khoa học tự nhiên đương 
đại. Các dẫn liệu trong công trình chứng tỏ ông đã đọc 
thuyết tương đối của Einstein, đã biết đến các bùng nổ có 
tính chất cách mạng về sinh vật học, nhất là thuvết di 


truyền ở Đại học Harvard của Mỹ, ở Học viện khoa học 
Collège de France của Pháp trong những năm 30, 40 và 50 
(trong khi đông đảo giới trí thức ở Việt Nam đương thời chưa 
hề biết đến những nguồn thông tin mới lạ này, hoặc có biết 
Sơ qua cũng xuất phát từ những luồng ý kiến một chiều của 
giới sinh vật học Xô-viết thuở ấy vốn chưa chấp nhận di 
truyền học). 

Ngày nay, khoa học tự nhiên trên thế giới đang phát triển 
đến giai đoạn rất cao, trong đó đối tượng và chức năng của 
nhiều ngành khoa học gần như xâm nhập vào nhau. Vật lý 
lý thuyết siêu thống nhất, toán học tập mờ (fuzzy sets) và 
nhiều ngành khoa học khác đều quay trở về với phương 
Đông, tìm thấy trong Lão-Trang những chỉ dẫn thiên tài để 
khám phá thêm các bí ẩn của vũ trụ; và sinh thái học hiện 
đại cũng thừa nhận con người là một thành tố hữu cơ của 
Tồn tại vô chung vô thủy. Cái “Thái cực mà vô cực” của Lão 
Tử hoàn toàn ứng với hình ảnh cái “Chân không tuyệt đối” 
(vacuum) mà vật lý học hiện đại mới phát hiện. Cái quan 
niệm “Con người là một tiểu vũ trụ” của phương Đông cũng 
thống nhất với hình ảnh khoa học về “toán đồ” 
(hologramme) của vật lý học hiện đại. Ngay cả sự bác bỏ 
quan điểm “bài trung” trong công trình của Cao Xuân Huy 
(khi đứng trên phương thức “chủ toàn”) cũng đã được L.A. 
Zadeh vô tình thừa nhận trong lý thuyết tập mờ của ông 
(23). 

Điều đó chứng tỏ những đề xuất triết học của Cao Xuân Huy 
chứa đựng một tầm nhìn vượt lên phía trước rất xa, đến nay 
vẫn chưa hề lạc hậu. 


(22) Xem thêm Đào Duy Anh, Nhớ nghĩ chiều hôm, NXB Trẻ, 
TP Hồ Chí Minh, tr. 245, 1989. 

(23) Tất cả những chú dẫn về khoa học tự nhiên trên đây, 
chúng tôi dựa theo Giáo sư Hoàng Phương trong Một số suy 
nghĩ về Đông và Tây, Người Hà Nội, số 6 (139), 10-11-1990; 
và trong cuốn Đông y học dưới ánh sáng của lý thuyết tập 
mờ, Licosaxuba, Hà Nội, 1990. 


(*) Đầu đề do biên tập đặt. Nguồn: Nguyễn Huệ Chi, Cao 
Xuân Huy trong thế giới người hiền (trích từ trang 28 - 41), 
trong: Cao Xuân Huy, Tư tưởng phương Đông - Gợi những 
điểm nhìn tham chiếu, NXB Văn Học, Hà Nội 1995, 790 
trang. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


